Hiệu quả trong thực hiện chuyển đôi sô và thực hành ESG tại VietinB... 


lofó6 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


Economy & Forecast Revie ®) nì ÍÏ ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ H0ẠCH VÀ ĐẨU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Nghiên cứu - Trao đổi 

Hiệu quả trong thực hiện chuyển đổi số và thực hành ESG 
tại VietinBank: Nhìn từ vai trò của đảng viên trẻ 

11:16 |19/09/2024 


[HãrÄ Tại Việt Nam, VietinBank - một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước hàng đầu, không 
chỉ tiên phong trong việc áp dụng các xu hướng công nghệ mới mà còn nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy các giá trị cốt lõi 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. 


NCS. Đỗ Thế Dân 
Vietinbank Chi nhánh Gia Định 
Email: dothedan1608@gmail.com 
Tóm tắt 


Trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghệ 4.0, vai trò của đảng viên trẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Công Thương Việt Nam (VietinBank) trở nên đặc biệt quan trọng. Họ là những người tiên phong trong việc áp dụng công 
nghệ mới và thúc đẩy hiện đại hóa ngân hàng. Đảng viên trẻ tại VietinBank cần nâng cao nhận thức tư tưởng, tiên phong 
trong ứng dụng công nghệ và thực hiện các nguyên tắc ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) để phát triển bền vững. Đảng ủy 
và Ban lãnh đạo cần hỗ trợ qua đào tạo, tạo môi trường làm việc linh hoạt và định hướng chiến lược rõ ràng. Sự kết hợp này 
sẽ giúp VietinBank vượt qua thách thức, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội và bảo vệ các giá trị tư tưởng của 
Đảng trong kỷ nguyên mới. 


Từ khóa: đảng viên trẻ, tư tưởng chính trị, chuyển đổi số, ESG, Vietinbank 
Summary 


In the context of globalization and the Fourth Industrial Revolution, the role of young party members at The Vietnam Joint 
Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) has become particularly important. They are pioneers in 
applying new technologies and promoting bank modernization. Young party members at VietinBank need to improve their 
ideological awareness, pioneer in applying technology, and implement ESG (Environmental, Social, and Governance) 
principles for sustainable development. The Party Commiittee and the Board of Directors need to support through training, 
create a flexible working environment, and clear strategic orientation. This combination will help VietinBank overcome 
challenges, build a material foundation for socialism, and protect the Party s ideological values in the new era. 


Keywords: young party members, political ideology, digital transformation, ESG, Vietinbank 
GIỚI THIỆU 


Trong kỷ nguyên thông tin và Cách mạng công nghệ 4.0, ngành ngân hàng trên toàn cầu đang trải qua những thay đổi sâu 
rộng, đòi hỏi sự thích ứng nhanh chóng và hiệu quả từ các tổ chức tài chính. Tại Việt Nam, VietinBank - một trong những 
ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước hàng đầu, không chỉ tiên phong trong việc áp dụng các xu hướng công 
nghệ mới mà còn nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy các giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh này, đảng viên 
rẻ tại VietinBank đóng một vai trò trung tâm, vừa là những người thực thi chính sách, vừa là người bảo vệ vững chắc của 
nền tảng tư tưởng chính trị, đặc biệt là trong việc đối phó với các thế lực thù địch và thông tin xuyên tạc. Đảng viên trẻ, với 
inh thần năng động và sáng tạo, đã trở thành lực lượng xung kích trong việc thúc đẩy quá trình số hóa và hiện đại hóa tại 
ngân hàng. Đảng viên trẻ không chỉ tham gia vào việc áp dụng các công nghệ mới, như: AI và Blockchain để nâng cao hiệu 
quả hoạt động ngân hàng, mà còn giữ vai trò là cầu nối giữa lãnh đạo và nhân viên, đảm bảo rằng mọi quyết sách đều phù 
hợp với đường lối và chính sách của Đảng. Bên cạnh đó, các đảng viên trẻ còn đóng góp vào việc xây dựng thế trận lòng 
dân trong bảo vệ tổ quốc, qua việc chú trọng đến quần chúng trong đơn vị, đặc biệt là nhân viên trẻ. Trong bối cảnh thông 
in thù địch đầy rẫy trên mạng xã hội. Các đảng viên trẻ đã tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận 
hức và kiến thức cho nhân viên, góp phần phòng ngừa và đẩy lùi những luồng thông tin sai lệch, xây dựng một môi trường 
àm việc lành mạnh và bền vững. 


Áp dụng thành công các nguyên tắc ESG dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, không chỉ chứng minh sự lãnh đạo thông thái của 
VietinBank, mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của đảng viên trẻ trong việc kết hợp giữa bảo vệ giá trị tư tưởng 
và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. 


KHÁI NIỆM ESG 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/print_article&I=2979] 


9/19/2024, 11:51 AM 


Hiệu quả trong thực hiện chuyên đôi sô và thực hành ESG tại VietinB... 


2of6 


ESG là thuật ngữ viết tắt của Environmental (Môi trường), Social (Xã hội) và Governance (Quản trị). Đây là 3 tiêu chuẩn để 
đo lường tính hiệu quả và bền vững của một doanh nghiệp, phản ánh sự tương tác của doanh nghiệp với cộng đồng và môi 
trường xung quanh. Thuật ngữ ESG lần đầu tiên được giới thiệu một cách tổng thể trong Báo cáo “Who cares wins” của Liên 
hợp quốc phát hành năm 2004. Báo cáo này khuyến khích tất cả các bên liên quan (các nhà quản lý, giám đốc, nhà đầu tư, 
nhà phân tích, nhà môi giới) tích hợp ESG trong chiến lược phát triển dài hạn của mình. Sau đó, thuật ngữ ESG được đề cập 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29791 


nhiều hơn trong báo cáo 


guyên tắc đầu tư có trách nhiệm (PRI) của Liên hợp quốc năm 2006, nơi mà các tiêu chí ESG 


được yêu cầu phải đưa vào đánh giá tài chính của các công ty. Từ đó đến nay, ESG đã phát triển mạ 


nh mẽ và được rất nhiều 


công ty trên khắp thế giới áp dụng, trở thành một bộ tiêu chuẩn đánh giá bức tranh toàn cảnh tì 


nh hình kinh doanh của 


doanh nghiệp trên cả 3 kh 
VAI TRÒ CỦA ĐẢNG VIÊN 


Tính đến hết năm 2023, V 
10.413 người lao động tro 
số lao động của toàn hệ t† 
quản lý hiện nay, lực lượng 


ía cạnh: môi trường, xã hội và quản trị (Thủy, 2022). 


TRẺ TRONG THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ THỰC HÀNH ESG TẠI VIETINBANK 


ietinbank có hơn 2.375 đảng viên trẻ đang sinh hoạt tại các cơ sở đảng trực thuộc trong tổng số 
ng độ tuổi đoàn viên thanh niên chiếm tỷ trọng 22,80% lực lượng thanh niên, chiếm 10,65% tổng 
hống ngân hàng Vietinbank (Tổng số lao động Vietinbank: 22.294 người). Trong cơ cấu nhân sự 
cán bộ quản lý có độ tuổi dưới 35 tuổi chiếm đến 75,3% (Báo cáo thường niên Vietinbank, 2023). 


Với lực lượng hùng hậu đảng viên trẻ, trong những năm qua, lực lượng này đã đóng góp không nhỏ trong quá trình chuyển 
đổi số và thực hạnh ESG tại Vietinbank. Cụ thể như sau: 


Đảng viên trẻ trong thực hiện chuyển đổi số 
Cơ sở pháp lý của hoạt động chuyển đổi số 


Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nghị quyết này đã xác định ngành tài chính ngân hàng là một trong những ngành 
ưu tiên, trọng tâm và tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số. Trên cơ sở Nghị quyết 52/NQ-TW, Chính phủ và các bộ, 
ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ chính trị. Cụ thể, Chính phủ đã ban hàn 
Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đế 
năm 2030. Về phía cơ quan quản lý lĩnh vực Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều quyết định liê 
quan chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng, trong đó có Quyết định số 810/QĐ-NHNN, ngày 11/5/2021 phê duyệt K 
hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các cơ quan Đảng và Chính phủ đã ba 
hành nhiều văn bản pháp lý làm hành lang cho công cuộc đổi mới công nghệ ngành Ngân hàng. Điều này một lần nữa 
khẳng định ngành Ngân hàng được xác định là lĩnh vực có tác động xã hội liên quan hằng ngày đến người dân, thay đổi 
nhận thức nhanh nhất, cần ưu tiên chuyển đổi số trước để nhanh chóng nắm bắt theo kịp sự chuyển dịch của công nghệ. 


` = .= 


Nắm bắt xu hướng chuyển đổi số, Đảng ủy và Hội đồng quản trị Vietinbank đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành 
động để thực hiện công tác chuyển đổi số tại Ngân hàng. Đến năm 2024, Vietinbank đã cơ bản hoàn thiện bộ máy chuyển 
đổi số từ cấp Trụ sở chính đến từng chi nhánh và đơn vị trực thuộc. Tại Trụ sở chính, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị kiêm Giám đốc Chuyển đổi số. Tại từng chỉ nhánh/công ty con, giám đốc đơn vị là Trưởng ban Chuyển đổi số 
cùng với Đại sứ chuyển đổi số là Trưởng phòng kinh doanh tại đơn vị. Hoạt động chuyển đổi số đã và đang lan tỏa tích cực 
đến từng đơn vị của Vietinbank. 


Đảng viên trẻ VietinBank và công cuộc chuyển đổi số 


Trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển, VietinBank đã không ngừng nỗ lực đổi mới và thích ứng với các xu hướng 
công nghệ tiên tiến. Đảng viên trẻ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc thúc đẩy quá trình số hóa và hiện đại hóa. 
Đảng viên trẻ không chỉ là những người tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ mới, như: AI và Blockchain để cải thiện 
hiệu quả hoạt động và dịch vụ khách hàng, mà còn đảm bảo rằng, mọi đổi mới và ứng dụng công nghệ đều phù hợp với các 
chính sách và đường lối của Đảng. 


Sự chủ động này không chỉ giới hạn ở việc áp dụng công nghệ mới, mà còn trong việc xây dựng và cập nhật các quy trình 
nội bộ, tạo lập môi trường làm việc kỹ thuật số an toàn và hiệu quả. Đảng viên trẻ tại VietinBank thường xuyên tham gia vào 
các khóa đào tạo, hội thảo và là những người đầu tiên áp dụng các công cụ và phương pháp mới vào công việc hàng ngày. 


Hơn nữa, đảng viên trẻ còn đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa lãnh đạo ngân hàng và nhân viên, đảm bảo rằng, thông 
tin về chính sách mới, công nghệ mới được truyền đạt một cách hiệu quả, đồng thời thu thập phản hồi từ nhân viên để cải 
tiến các quy trình làm việc. Điều này không chỉ giúp ngân hàng thích ứng nhanh chóng với thị trường đang biến động, mà 
còn giúp xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài, bền vững. Thực tiễn cho thấy, lực lượng đảng viên trẻ 
với vị trị vai trò của mình đã góp phân quan trọng trong việc thực hiện 2/5 chủ điểm nền tảng trọng tâm liên quan đến công 
tác chuyển đổi số tại Vietinbank, gồm: 


- Chủ điểm “Tăng cường hiệu quả chuyển dịch kênh”: Vietinbank chuyển dịch từ kênh giao dịch truyền thống tại quầy sang 
các kênh giao dịch hiện đại hơn, như: giao dịch trực tuyến, giao dịch qua máy ATM... Đến hết quý I/2024, ứng dụng iPay 
dành cho khách hàng cá nhân của Vietinbank đạt 8,1 triệu khách hàng sử dụng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 20283. Đối 
với khách hàng doanh nghiệp, ứng dụng eFAST đã có 234 nghìn doanh nghiệp sử dụng. Số lượng giao dịch qua kênh iPay và 
eFAST lần lượt đạt 409 triệu và 9,5 triệu giao dịch, tương ứng tăng 67,7% và 14,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ trọng giao 
dịch qua kênh iPay và eFAST là 90,6% và 83% [3]. 


- Chủ điểm “Triển khai các sáng kiến chuyển đổi số và xây dựng năng lực thực thi nhanh”: Năm 2024, VietinBank tích cực 
triển khai chương trình chuyển đổi số. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy Vietinbank, Ngân hàng sẽ thực hiện tập trung và tối ưu 


9/19/2024, 11:51 AM 


Hiệu quả trong thực hiện chuyển đôi sô và thực hành ESG tại VietinB... 


3of6 


nguồn lực nhằm triển khai thành công 45 sáng kiến trên tổng thể 108 sáng kiến của chương trình [8]. 
Đảng viên trẻ trong thực hành ESG 
Sự cần thiết và việc thực hành ESG tại Vietinbank 


Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu ngày càng chú trọng đến sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội, VietinBank nhanh 
chóng triển khai và áp dụng các chuẩn mực nguyên tắc ESG trong hoạt động của Ngân hàng. Điều này không chỉ thể hiện 
cam kết mạnh mẽ của ngân hàng đối với sự phát triển bền vững, mà còn phản ánh sự lãnh đạo sáng suốt từ Đảng ủy, đặc 
biệt qua vai trò thực thi của các đảng viên trẻ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, VietinBank đã triển khai một loạt các chính sách 
và hoạt động nhằm thúc đẩy các mục tiêu ESG, tích hợp chặt chẽ các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp 
vào trong mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh. Tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp 
quốc về biến đổi khí hậu (COP28), VietinBank đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng MUFG để hợp tác thúc đẩy ESG 
và phát triển bền vững tại Việt Nam. 


Trong hoạt động của VietinBank, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và chi nhánh đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu 
ESG được đồng bộ và hiệu quả. Morningstar Sustainalytics, công ty hàng đầu về nghiên cứu, xếp hạng và dữ liệu ESG, đã 
đánh giá Khung Tài chính bền vững của VietinBank là "đáng tin cậy”, có tác động lớn và phù hợp với Hướng dẫn Trái phiếu 
Bền vững 2021, Nguyên tắc Trái phiếu Xanh 2021, Nguyên tắc Trái phiếu Xã hội 2023, Nguyên tắc Cho vay Xanh 2023 và 
Nguyên tắc Cho vay Xã hội 2023" - đây là bộ các nguyên tắc/hướng dẫn được công nhận trên toàn cầu. Việc này giúp 
VietinBank không chỉ đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế mà còn nâng cao uy tín, tăng cường hiệu quả hoạt động và 
phát triển bền vững trong dài hạn. 


Theo chiến lược của Vietinbank về phát triển bền vững song song cả 2 trụ cột trở thành ngân hàng phát triển bền vững theo 
chuẩn quốc tế và trụ cột thứ 2 là nâng cao tỷ trọng tài trợ danh mục phát triển bền vững, đạt mục tiêu trở thành ngân hàng 
hàng đầu trong lĩnh vực phát triển bền vững tại Việt Nam vào năm 2025, thông qua 3 nhóm hành động chính: 


(j) Chủ động xanh hóa, giảm khí thải từ hoạt động ngân hàng. Chiến lược kinh doanh của VietinBank hướng tới phát triển 
bền vững, đặc biệt là chủ động xanh hóa và giảm khí thải từ hoạt động ngân hàng. Ngân hàng đã phê duyệt kế hoạch lắp 
đặt mới hoặc chuyển đổi nguồn điện sử dụng tại các tòa nhà văn phòng sang năng lượng tái tạo, Trụ sở chính tại Hà Nội 
cũng đã được trao tặng danh hiệu "Công trình xây dựng năng lượng xanh 4 sao' (Vuong và Nguyen, 2024). 


(ii) Thiết lập cơ cấu quản trị và nguồn nhân lực chuyên trách phục vụ nhu cầu ESG của khách hàng. Để đảm bảo thực hiện 
hành công chiến lược ESG tại VietinBank, việc thiết lập cơ cấu quản trị và nguồn nhân lực chuyên trách là một yếu tố then 
chốt. VietinBank đã xây dựng Bộ phận điều phối ESG tại trụ sở chính, chịu trách nhiệm quản trị kế hoạch hành động ESG 
oàn ngân hàng và điều phối các hoạt động ESG tại các chi nhánh. Giám đốc Bộ phận điều phối ESG là người chịu trách 
nhiệm chung, có nhiệm vụ chỉ đạo và triển khai các công việc liên quan đến ESG, đảm bảo tuân thủ quy định của ngân 
hàng. Bên cạnh đó, mỗi chi nhánh của VietinBank đều có lãnh đạo phụ trách ESG và ít nhất một cán bộ tiên phong về ESG. 
Các cán bộ này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động ESG tại chỉ nhánh mà còn đảm nhận 
việc truyền thông, đào tạo và nâng cao nhận thức về ESG cho nhân viên và khách hàng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ 
phận và chi nhánh đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu ESG được đồng bộ và hiệu quả. Việc này giúp VietinBank không chỉ 
đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế, mà còn nâng cao uy tín, tăng cường hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững 
rong dài hạn. 


(iii) Cam kết hỗ trợ tài chính cho mục tiêu phát triển bên vững. Chiến lược kinh doanh hướng tới phát triển bền vững (ESG) 
của VietinBank cam kết hỗ trợ tài chính cho mục tiêu phát triển bền vững. Đến hết quý I/2024, tổng dư nợ tín dụng xanh của 
VietinBank đạt 46.000 tỷ đồng cho hơn 1.000 khách hàng, thuộc các lĩnh vực chính như: năng lượng tái tạo/năng lượng 
sạch, quản lý nước bền vững tại khu vực đô thị và nông thôn, xử lý chất thải và phòng chống ô nhiễm, tái chế, sử dụng các 
nguồn tài nguyên, nông nghiệp xanh và lâm nghiệp bần vững. Tại COP28, VietinBank và MUFG đã ký Biên bản Ghi nhớ hợp 
tác, trong đó MUFG cam kết hỗ trợ VietinBank huy động lên tới 1 tỷ USD cho các mục tiêu ESG - phát triển bền vững. Tại 
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản, VietinBank đã ký thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) 
để triển khai các hoạt động hỗ trợ quá trình giảm phát thải carbon và chuyển đổi năng lượng trong nước; đồng thời hỗ trợ 
các doanh nghiệp tầm trung, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của Nhật Bản gia nhập thị trường. Những cam kết này không 
chỉ khẳng định sự quyết tâm của VietinBank trong việc thực hiện các mục tiêu bền vững, mà còn góp phần tạo nên nền tảng 
tài chính vững mạnh để phát triển các dự án xanh, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội [3]. 


Vai trò của lực lượng đảng viên trẻ trong việc thực hành ESG 


Lực lượng lao động trẻ, đặc biệt là các đảng viên trẻ, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược ESG tại 
VietinBank. Những đảng viên trẻ không chỉ mang lại sự sáng tạo, khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn có ý thức 
cao về trách nhiệm xã hội, đóng góp vào việc thúc đẩy văn hóa bền vững trong ngân hàng. 


Động lực cho sự đổi mới và sáng tạo. Đảng viên trẻ thường có tư duy đổi mới và không ngại thử nghiệm những giải pháp 
mới. Họ nhanh chóng tiếp thu và áp dụng các tiến bộ công nghệ vào công việc hàng ngày, giúp VietinBank tối ưu hóa quy 
trình và nâng cao hiệu suất. Việc áp dụng công nghệ vào quản lý năng lượng và tài nguyên đã giúp VietinBank giảm đáng kể 
lượng phát thải và chỉ phí vận hành. 


Thúc đẩy văn hóa bền vững. Đảng viên trẻ có thể đóng vai trò là những người tiên phong trong việc truyền đạt và thúc đẩy 
văn hóa bền vững tại VietinBank. Họ có thể tổ chức các buổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến bền 
vững trong ngân hàng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một văn hóa doanh nghiệp bền vững. 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29791 


9/19/2024, 11:51 AM 


Hiệu quả trong thực hiện chuyên đôi sô và thực hành ESG tại VietinB... https://kinhtevadubao.vn/apicenter@/p 


4of6 


Triển khai các giải pháp công nghệ mới. Với sự nhanh nhạy về công nghệ, đảng viên trẻ là nguồn lực chủ chốt trong việc 
triển khai các giải pháp công nghệ mới nhằm tối ưu hóa quy trình và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Các công nghệ mới như 
trí tuệ nhân tạo , Internet vạn vật và blockchain không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình mà còn cung cấp các công cụ quản lý và 
giám sát hiệu quả. 


Nâng cao nhận thức và đào tạo về ESG. Đảng viên trẻ có thể dẫn dắt các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về 
ESG trong nội bộ ngân hàng. Họ có thể tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên và các bên liên quan, giúp tăng cường sự 
hiểu biết và cam kết đối với các mục tiêu bền vững. Một ví dụ cụ thể là chương trình đào tạo về quản lý năng lượng và phát 
thải, giúp nhân viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu phát thải trong công việc 
hàng ngày. 


Tham gia vào quá trình ra quyết định. Đảng viên trẻ cần được khuyến khích tham gia vào quá trình ra quyết định và đóng 
góp ý tưởng sáng tạo cho chiến lược ESG của ngân hàng. Sự tham gia tích cực của họ sẽ tạo ra một môi trường làm việc 
năng động, thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu bền vững. Các sáng kiến từ lực lượng lao động 
trẻ đã giúp ngân hàng giảm được 2% chi phí sử dụng nước sạch và 2% lượng tiêu thụ điện trên toàn hệ thống. 


Đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngân hàng. Với những nỗ lực và đóng góp của đảng viên trẻ, VietinBank đã đạt 
được nhiều thành tựu đáng kể trong việc thực hiện chiến lược ESG. Tới hết tháng 6/2024, tổng dư nợ tín dụng xanh của 
VietinBank đạt 46 ngàn tỷ VND cho hơn 1.000 khách hàng, thuộc các lĩnh vực chính, như: năng lượng tái tạo/năng lượng 
sạch, quản lý nước bền vững, xử lý chất thải và phòng chống ô nhiễm, tái chế và sử dụng các nguồn tài nguyên [3|]. 


Các công việc cần làm trong thời gian tới 


VietinBank cần tổ chức các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về ESG cho toàn bộ nhân viên, đặc biệt là lực lượng 
đảng viên trẻ. Những chương trình này sẽ giúp nhân viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của ESG và cách thức thực hiện các 
biện pháp bền vững trong công việc hàng ngày. Đào tạo cần bao gồm các chủ đề, như: quản lý năng lượng, giảm phát thải, 
quản lý chất thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả. 


Đầu tư vào công nghệ xanh là một bước quan trọng để thực hiện ESG. VietinBank cần tiếp tục áp dụng và phát triển các 
công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa quy trình, giảm phát thải và quản lý tài nguyên hiệu quả. Cụ thể, việc sử dụng loT trong 
quản lý năng lượng có thể giúp theo dõi và điều chỉnh mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực, từ đó giảm lãng phí và 
ăng cường hiệu suất sử dụng tài nguyên. VietinBank cần thiết lập một hệ thống quản trị ESG mạnh mẽ và hiệu quả. Điều 
này bao gồm việc xây dựng các bộ phận chuyên trách về ESG, chịu trách nhiệm giám sát và điều phối các hoạt động ESG 
rong toàn ngân hàng. Hệ thống quản trị này cần có các công cụ giám sát và báo cáo định kỳ về tiến độ và hiệu quả thực 
hiện các mục tiêu ESG, đảm bảo tính minh bạch và công khai. 


VietinBank cần tiếp tục thúc đẩy các dự án tín dụng xanh, hỗ trợ tài chính cho các dự án bền vững trong các lĩnh vực như 
năng lượng tái tạo, quản lý nước, xử lý chất thải và nông nghiệp bền vững. Điều này không chỉ giúp ngân hàng đạt được các 
mục tiêu ESG mà còn mở ra cơ hội kinh doanh mới, tăng cường sự cạnh tranh trên thị trường tài chính. Việc hợp tác với các 
ổ chức quốc tế và các đối tác chiến lược sẽ giúp VietinBank học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận các nguồn tài chính và công 
nghệ tiên tiến, đồng thời tăng cường uy tín và ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. VietinBank có thể ký kết các thỏa thuận 
hợp tác với các tổ chức, như: Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (.JBIC), để triển khai các hoạt động hỗ trợ giảm phát thải 
carbon và chuyển đổi năng lượng. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng và khách hàng về tầm quan trọng của ESG, 
VietinBank cần thực hiện các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ. Các chiến dịch này có thể bao gồm việc công bố các báo 
cáo ESG, tổ chức các hội thảo, sự kiện và các hoạt động cộng đồng nhằm tuyên truyền về lợi ích và tầm quan trọng của việc 
thực hiện ESG. 


Tích hợp môi trường vào chiến lược kinh doanh. Một trong những trọng tâm của ESG tại VietinBank là tích hợp các vấn đề 
môi trường vào chiến lược kinh doanh. Điều này bao gồm: việc đầu tư vào công nghệ xanh và các dự án thân thiện với môi 
trường, như tài trợ cho năng lượng tái tạo và xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng. VietinBank cũng đã áp dụng các 
biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ hoạt động của mình, chẳng hạn, như: giảm lượng khí thải 
carbon, quản lý chất thải và tái chế. Đảng viên trẻ trong ngân hàng đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhận thức 
và thực hiện các sáng kiến này, không chỉ trong nội bộ ngân hàng, mà còn thông qua việc giao tiếp với khách hàng và đối 
ác. 


Vietinbank cam kết đồng hành cùng các khách hàng với các chương trình chuyển đổi sang phát thải ròng bằng “0”. Tài trợ 
phát triển bền vững của VietinBank đã đạt mức tăng trưởng 100% hằng năm trong giai đoạn 2018-2022. Vietinbank đã ra 
mắt gói tài chính xanh Green Up dành cho các dự án mang lại lợi ích về môi trường và xã hội. 


Tính đến hết tháng 6/2024 tổng dư nợ tín dụng Xanh Vietinbank tài trợ đạt 46.000 tỷ đồng với hơn 1000 khách hàng thuộc 6 
lĩnh vực ngành nghề: Năng lượng tái tạo/Năng lượng sạch; Quản lý nước bền vững tại khu vực đô thị và nông thôn; Xử lý 
chất thải và phòng chống ô nhiễm; Tái chế, tái sử dụng các nguồn tài nguyên; Nông nghiệp xanh và Lâm nghiệp bền vững 
3l. 


Thúc đẩy các vấn đề xã hội. Việc thúc đẩy các vấn đề xã hội là một nhiệm vụ quan trọng mà các đảng viên trẻ tại Vietinbank 
cần phải thực hiện, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và phát triển bền vững. Các đảng viên trẻ tại 
Vietinbank đã và đang tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc 
sống của cộng đồng. Theo báo cáo thường niên của Vietinbank năm 2023, Ngân hàng đã dành ra 300 tỷ đồng cho các hoạt 
động an sinh xã hội mà nòng cốt triển khai là các Đảng viên trẻ, bao gồm: xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, trạm y tế và 
hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa (Bảng). 


rin(_article&I=2979] 


9/19/2024, 11:51 AM 


Hiệu quả trong thực hiện chuyển đôi sô và thực hành ESG tại VietinB... 


5Sof6 


Bảng: Tổng hợp công tác an sinh xã hội của Vietinbank 


KẾT QUẢ CÔNG TẮC AN SINH XÃ HỘI TỪ TRƯỚC ĐẾN RIẾNG NĂM ĐƠN VỊ 
HẾTNĂM2023 2023 

TỐNG SỐ TIỀN (cam kết/ đô thực hiện] > 8.800 ~ 300 TỶ ĐỒNG 

Một số lĩnh vực tiêu biếu: 

Tặng số BHXH vỏ thẻ B84YT cho đối tượng có hoỏn cảnh khókhôn — 2558 3140 — 1 

Hỗ trợ xôy đựng nhỏ ở cho người nghèo Lá 083 1570 Cân rhỏ 


Hỗ trợ xêy dựng nhà vốn hóa sinh hoợt cộng đồng, phòng trónh Ọo 


thiên toi 

Hỗ trợ xêy đựng cầu, đường gieo thông nông thôn 1005 n Công trời 
Hỗ trợ xêy dựng trường học ó1 Ẫ Công trần 
Hỗ trợ xôy đựng bệnh viện £ y A#x3 trứnỷ 
Hỗ trợ xôy dựng trọm y tế 43 0 Công trính 


Tôi trợ xe ô tô cứu thương, xe hiến mớu, xe luôn chuyển cón bộ .... 


cho cóc cơ sở y tế xay x thiếp 


Nguồn: Báo cáo thường niên Vietinbank năm 2023 


Cải tiến quản trị. Về mặt quản trị, VietinBank đã thực hiện nhiều cải tiến nhằm đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải 
trình. Điều này bao gồm việc thiết lập các hệ thống giám sát và kiểm soát nội bộ chặt chẽ, cải thiện quy trình ra quyết định 
và tăng cường báo cáo ESG. Ngân hàng cũng đã tập trung vào việc xây dựng và duy trì một hội đồng quản trị có đa dạng kỹ 
năng và kinh nghiệm, đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra phản ánh một cách toàn diện các lợi ích của các bên liên 
quan. 


Đảng viên trẻ tại VietinBank đã đóng một vai trò không thể thiếu trong việc triển khai và duy trì các chính sách và hoạt động 
ESG. Đảng viên trẻ không chỉ là những người thực thi, mà còn là những sứ giả, giáo dục và truyền cảm hứng cho nhân viên 
khác về tầm quan trọng của sự phát triển bền vững. Qua đó, đảng viên trẻ đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng 
VietinBank thành một tổ chức không chỉ mạnh về mặt tài chính, mà còn vững vàng về mặt xã hội và môi trường. 


Việc áp dụng thành công ESG dưới sự chỉ đạo của Đảng Ủy Vietinbank không chỉ giúp VietinBank phát triển bền vững, mà 
còn tạo ra một mô hình cho các doanh nghiệp khác trong nước noi theo. Điều này khẳng định vai trò tiên phong của 
VietinBank trong lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam, cũng như vai trò của đảng viên trẻ trong việc định hình tương lai của 
ngành ngân hàng theo hướng phát triển bền vững và có trách nhiệm. 


MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 


Trong bối cảnh toàn cầu hóa và Cách mạng công nghệ 4.0, để phát huy vai trò của đảng viên trẻ tại VietinBank trong công 
tác chuyển đổi số, cũng như thực hành ESG, thời gian tới cần triển khai một số khuyến nghị sau: 


Đối với đảng viên trẻ 


Nâng cao nhận thức và tư tưởng chính trị: Nhận thức rõ ràng và đầy đủ trách nhiệm của một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam, thường xuyên học tập và cập nhật các tư tưởng, văn kiện của Đảng. Tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm về tư tưởng 
Hồ Chí Minh để củng cố và kiên định với lý tưởng của Đảng. Điều này giúp đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của mình 
và tự tin trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 


Tiên phong trong ứng dụng công nghệ: Đảng viên trẻ cần tích cực học hỏi và áp dụng các công nghệ mới vào hoạt động 
ngân hàng. Tham gia các khóa đào tạo về công nghệ thông tin, an ninh mạng, quản lý dữ liệu và các kỹ năng cần thiết khác 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29791 


9/19/2024. 11:51 AM 


Hiệu quả trong thực hiện chuyền đôi sô và thực hành ESG tại VietinB... 


6of6 


để đáp ứng yêu cầu công việc trong môi trường số. Sự tiên phong này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc, mà còn 
đảm bảo an toàn thông tin, chống lại các thông tin xuyên tạc từ các đối tượng thù địch. 


Thực hiện các nguyên tắc ESG: Đảng viên trẻ nên tham gia tích cực vào các dự án liên quan đến ESG. Việc thực hiện tốt các 
nguyên tắc ESG không chỉ giúp VietinBank phát triển bần vững, mà còn gia tăng giá trị cộng đồng, góp phần vào sự phát 
triển chung của xã hội. 


Thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo: Đảng viên trẻ cần tận dụng kỹ năng và sự nhạy bén về công nghệ để đề xuất và thực hiện 
các giải pháp sáng tạo trong ESG, giúp tối ưu hóa quy trình và cải thiện hiệu suất hoạt động. Việc này không chỉ tăng cường 
hiệu quả, mà còn tạo ra môi trường làm việc năng động và tiên tiến. 


Nâng cao nhận thức và cam kết với ESG: Đảng viên trẻ cần dẫn dắt các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về ESG 
trong nội bộ ngân hàng, giúp xây dựng văn hóa bền vững và khuyến khích sự tham gia tích cực từ tất cả các nhân viên. Việc 
này sẽ tạo ra một lực lượng lao động có trách nhiệm và cam kết với mục tiêu bền vững. 


Đối với Ban Lãnh đạo Vietinbank 


Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ: Ban lãnh đạo cần đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo và phát triển đảng viên 
trẻ. Tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về tư tưởng chính trị, công nghệ và quản lý. Đồng thời, cần tạo điều kiện 
cho đảng viên trẻ tham gia vào các dự án quan trọng, giúp họ có cơ hội rèn luyện và phát triển kỹ năng. 


Phát huy mạnh mẽ các thành tựu đã đạt được thông qua việc chuyển dần từ “cử” sang “thi” trong bổ nhiệm cán bộ nhằm 
ạo điều kiện thuận cho cán bộ trẻ đặc biệt là các đảng viên trẻ tự tin ứng tuyển các vị trí quan trọng trong hệ thống. Có 
khen thưởng và biểu dương cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, đào tạo và phát triển 
nguồn cán bộ đảng viên trẻ ưu tú. 


Thường xuyên tìm ra những cá nhân đảng viên trẻ có tiêm năng tốt tại các Chi nhánh để tạo nguồn lãnh đạo trong tương lai 
hoặc trước mắt là luân chuyển từ các Chi nhánh trong cùng địa bàn nhằm phát huy tối đa năng lực cũng như rèn luyện thử 
hách cho những Đảng viên trẻ từ cấp trưởng phòng cho đến ban giám đốc các đơn vị. 


Tạo môi trường làm việc linh hoạt và khuyến khích sáng tạo: Ban lãnh đạo cần xây dựng một môi trường làm việc linh hoạt, 
hân thiện và khuyến khích sự sáng tạo. Các chính sách hỗ trợ và khích lệ như khen thưởng, tạo cơ hội thăng tiến và đảm 
bảo quyền lợi chính đáng sẽ thúc đẩy sự nhiệt huyết và cam kết của đảng viên trẻ đối với nhiệm vụ được giao. 


Hỗ trợ và định hướng chiến lược: Ban lãnh đạo cần định hướng chiến lược rõ ràng và hỗ trợ đảng viên trẻ trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ. Điều này bao gồm việc cung cấp các nguồn lực cần thiết, hướng dẫn cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi để 
đảng viên trẻ có thể phát huy tối đa khả năng của mình. Nhìn từ góc độ hiệu quả trong thực hiện chuyển đổi số và thực hành 
ESG tại VietinBank, việc chú trọng vào vai trò của đảng viên trẻ là rất quan trọng. Lực lượng lao động trẻ không chỉ mang lại 
sự đổi mới và sáng tạo mà còn giúp đẩy mạnh văn hóa bền vững và ứng dụng các công nghệ tiên tiến. 


Xây dựng chiến lược rõ ràng và đầu tư vào công nghệ: Đảng Ủy và Ban lãnh đạo Vietinbank cần thiết lập chiến lược ESG rõ 
ràng với các mục tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện, đồng thời đầu tư vào các công nghệ tiên tiến để giảm phát thải, quản lý tài 
nguyên hiệu quả và cải thiện quy trình sản xuất. Điều này sẽ đảm bảo rằng, ngân hàng không chỉ tuân thủ các quy định, mà 
còn nâng cao hiệu quả hoạt động và cạnh tranh trên thị trường. 


Cần thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp ESG, đảm bảo rằng mọi hoạt động đều được giám 
sát và điều chỉnh kịp thời. Việc này sẽ giúp ngân hàng nhận diện và khắc phục các vấn đề phát sinh, đảm bảo tính liên tục và 
hiệu quả của các biện pháp bền vững. Hệ thống này cũng cần đảm bảo tính minh bạch và công khai, giúp xây dựng lòng tin 
từ các nhà đầu tư và khách hàng./. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2021), Quyết định số 810/QĐ-NHNN “Về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân 
hàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” ngày 11/05/2021. 


2. Vietinbank (2023), Báo cáo thường niên năm 2023. 
3. Vietinbank (2024), Báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm 2024. 
4. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 


AISDL. 


Ngày nhận bài: 25/7/2024; Ngày phản biện: 15/8/2024; Ngày duyệt đăng: 19/9/2024 


URL: https:/⁄/kinhtevadubao.vn/hieu-qua-trong-thuc-hien-chuyen-doi-so-va-thuc-hanh-esg-tai-vietinbank-nhin-tu-vai-tro- 
cua-dang-vien-tre-29791.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(@/print_article&i=29791 


9/19/2024, 11:51 AM 


